Vẻ đẹp của những phát hiện mới nhỏ bé trong nghiên cứu https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/ve-dep-cua-nhung-phat-hien-m... 


Vẻ đẹp của những phát hiện mới nhỏ bé trong 
nghiên cứu 


Phạm Hiệp 23/02/2024 07:15 


Công chúng kỳ vọng mỗi nghiên cứu đều phải cho những kết quả ấn tượng, trong khi trên 
thực tế, hầu hết các nghiên cứu chỉ có thể đưa ra những kết luận nhỏ bé, dè dặt. Liệu có gì 
sai ở đây không? 


Người ngoài ngành thường nghĩ và kỳ vọng mỗi nghiên cứu của giới khoa học phải luôn tạo ra các kết 
quả *to lớn”, *vĩ đại”. Nhưng bản thân phần lớn các nhà nghiên cứu không nghĩ vậy. Họ quan tâm đến 
những điểm mới nhỏ bé, có tính chất cải tiến nhỏ so với các nghiên cứu trước thay vì những gì "nhảy 
cóc”. Bởi với họ, những đóng góp mới tuy nhỏ nhưng tin cậy về mặt lý thuyết, mô hình, phương pháp 
hay dữ liệu với ý thức đầy đủ về điểm hạn chế nhìn chung là điều đáng quan tâm hàng đầu. Tất nhiên 
vẫn có những nhà nghiên cứu nghĩ khác, số này phần lớn mới vào nghề (và sẽ được đào tạo để thay 
đổi tư duy) hoặc thuộc nhóm xuất chúng - đây là số ít nên nằm ngoài phạm vi của bài viết. 


Khi bắt đầu làm nghiên cứu sinh, trong buổi đầu tiên của lớp học về *phương pháp nghiên cứu”, thay 


vì đi thẳng vào bài học, giáo sư chia sẻ cho chúng tôi một số hình ảnh vui về thế nào là điểm mới 


trong nghiên cứu. Những hình ảnh này sẵn có trên mạng nên tôi dễ dàng chụp lại và để dưới đây. 


Hình 1a. Vòng tròn tri thức nhân loại Hình 1b. Tri thức sau bậc tiểu học Hình 1c. Tri thức sau bậc THPT Hình 1d. Tri thức sau bậc đại học 


lof4 2/24/2024, 11:41 AM 


Vẻ đẹp của những phát hiện mới nhỏ bé trong nghiên cứu https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/ve-dep-cua-nhung-phat-hien-m... 


Hình 1e. Tri thức sau bậc ThS Hình 1. Tri thức sau khi làm Hình 1g. Đóng góp của 1 luận án TS Hình 1h. Đóng góp của 1 luận án TS 
Xong tổng quan tài liệu ở bậc TS Khi thu nhỏ, nhìn từ xa 


Nguồn: tác giả chụp và sắp xếp lại từ Matt Might. 


Cụ thể, tại Hình 1a, ta sẽ có tổng thể tri thức của nhân loại là tất cả phần diện tích bên trong vòng 
tròn, và nhiệm vụ của giới nghiên cứu là làm cho vòng tròn này to ra. Nhưng trước đó, mỗi người sẽ 
phải học, qua từng cấp. Tại cấp tiểu học, tri thức người học tiếp nhận là vòng tròn màu xanh lam 
(Hình 1b). Đến hết trung học phổ thông, vòng tròn này được mở rộng thành màu xanh lá (Hình 1c). 
Đến bậc đại học, vòng tròn lồi ra một chút như tại phần màu hồng trong Hình 1d. Đây là điều dễ hiểu 
vì ở bậc đại học, sinh viên học theo chuyên ngành nên kiến thức chỉ tập trung vào một phần nhất 
định. Phần lồi ra này sẽ tiếp tục được đẩy gần ra phía vòng tròn ở bậc thạc sỹ (màu đỏ - Hình 1e). Tại 
điểm chạm với vòng tròn, ta có thể xem như đó là lúc nghiên cứu sinh đã hoàn thành xong Tổng quan 
tài liệu của mình, tức là đã chạm đến đường biên của tri thức hiện có của nhân loại (Hình 1f). Khi 
hoàn thành luận án, vòng tròn tri thức sẽ được nới ra, lôi thêm một chút (Hình 1g). Nhưng cái một 
chút này thường là rất nhỏ, nhỏ đến mức mà khi thu hình nhỏ lại, ta hầu như không nhìn thấy phần 
mới được nới ra, lồi thêm - tương ứng với điểm mới trong luận án tiến sĩ của ta (Hình 1h). 


Câu chuyện vui nhưng ý nhị của giáo sư đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, những người khi đó mới 
bước chân vào khoa học. Sau này, càng học và nghiên cứu nhiều, chúng tôi càng thấm nhuần tư 
tưởng, cách hiểu của giáo sư - hay đúng hơn là của cả thế giới hàn lâm về thế nào là điểm mới trong 
nghiên cứu. Điểm mới trong nghiên cứu đôi khi chỉ là việc tác giả đưa ra một khái niệm mới, tìm ra 
một mối quan hệ mới, hoặc cũng có thể chỉ là một mối quan hệ cũ nhưng tác giả xem xét lại trong bối 
cảnh mới, điều kiện mới. Trong phần dưới đây, tôi xin được nêu một số ví dụ minh họa từ chính nghiên 
cứu của đồng nghiệp và bản thân mình. 


Khái niệm mới 


Trong nghiên cứu có tiêu đề Acculturation and global mindsponge: An emerging market perspective 
được đăng trên Tap chí International Journal of Intercultural Relations năm 2013, hai tác giả Vương 
Quân Hoàng và Nancy Napier đã lần đầu đưa ra một khái niệm mới mà bản thân từ điển Tiếng Anh 
cũng không có: mindsponge hay mindsponge mechanism. Từ này được ghép bởi hai từ vốn có trước 
đó là mind (tâm trí, tư duy) và sponge (miếng bọt biển), nhằm giải thích cơ chế "một cá nhân học hỏi 
các giá trị văn hóa mới thông qua việc học tập và làm việc trong *môi trường xa lạ” (foreign settings) 
và bỏ đi các giá trị văn hóa không còn phù hợp. 


Từ khái niệm ban đầu được sử dụng để giải thích hành vi học tập của du học sinh khi đến một môi 
trường học tập mới hoặc một người lao động khi chuyển công tác đến một nước khác; hiện nay, 
mindsponge mechanism đã được bản thân nhóm tác giả Vương Quân Hoàng và Nancy Napier cũng 
như nhiều tác giả khác mở rộng phạm vi áp dụng sang nhiều ngành, lĩnh vực như khoa học hành vi, 
du lịch, khoa học môi trường, xuất bản khoa học... 


Tìm ra một mối quan hệ mới 


2of4 2/24/2024, 11:41 AM 


Vẻ đẹp của những phát hiện mới nhỏ bé trong nghiên cứu https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/ve-dep-cua-nhung-phat-hien-m... 


Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, chuyển giao tri thức từ trường đại học vào doanh nghiệp, đời sống 
hoặc thành lập công ty spin-off trong trường đại học - gọi chung là chủ đề nghiên cứu về đại học khởi 
nghiệp (entrepreneurial university) từ lâu đã được cả giới nghiên cứu về giáo dục đại học, quản trị 
kinh doanh và chính sách công quan tâm. 


Giống như ở rất nhiều chủ điểm nghiên cứu đương đại, các nhà nghiên cứu Mỹ cũng đi tiên phong ở 
chủ đề này. 


Năm 1989, trong một khảo sát với 3.180 giảng viên ngành khoa học sự sống tại 40 trường đại học 
Mỹ, TS. Karen Louis thuộc Trường ĐH Minnesota và cộng sự đã phát hiện có mối quan hệ tương quan 
dương giữa năng suất công bố khoa học với kết quả của việc tham gia các hoạt động khởi nghiệp, 
chuyển giao tri thức như nhận tiền tài trợ của doanh nghiệp cho hoạt động nghiên cứu, có bằng sáng 
chế... Nói cách khác, những người có nhiều công bố khoa học hơn thì cũng tham gia nhiều hơn vào các 
hoạt động khởi nghiệp và chuyển giao tri thức. Với phần lớn người bình thường, có thể họ sẽ cảm thấy 
điều này là hiển nhiên. Mặc dù vậy, với giới nghiên cứu, những người vốn đề cao vai trò của thực 
nghiệm, của minh chứng, của dữ liệu thì phát hiện nói trên rất quan trọng bởi có thể xem đây là 
nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu về mối quan hệ giữa nghiên cứu và khởi nghiệp trên thế giới. 


Xem xét lại mối quan hệ cũ trong bối cảnh mới 


Mối quan hệ giữa một bên là kết quả nghiên cứu hàn lâm với kết quả tham gia hoạt động khởi nghiệp 
của giảng viên, lần đầu được Karen Louis và cộng sự xem xét vào năm 1989, sau đó đã được rất nhiều 
nhóm nghiên cứu khác kiểm tra lại trong các bối cảnh khác nhau, với các thiết kế nghiên cứu, phương 
pháp và bộ dữ liệu khác nhau. 


Trái với kết quả ban đầu của Louis (cũng là kết quả khá hiển nhiên như cảm nhận của nhiều người), 
các nghiên cứu sau đó lại đưa ra kết quả khác. Ví dụ, Lin và Bozeman khi cũng lấy dữ liệu tại Mỹ 
(nhưng không phải chỉ trong ngành khoa học sự sống) vào năm 2006 và Wang cùng cộng sự khi lấy 
dữ liệu tại Trung Quốc vào năm 2016 phát hiện mối quan hệ này có hình chữ U. Điều đó có nghĩa khi 
nhà nghiên cứu có ít công bố, họ sẽ cố gắng tham gia hoạt động khởi nghiệp, nhưng khi kết quả 
nghiên cứu tốt hơn, họ lại có xu hướng ít tham gia hoạt động khởi nghiệp; mối quan hệ này có dấu 
hiệu phục hôi và tăng trở lại khi kết quả nghiên cứu hàn lâm của giảng viên vượt qua một mức nào 
đó. Trong khi đó, một nghiên cứu mới đây của chúng tôi cho kết quả giống với nghiên cứu ban đầu của 
Karen Louis. 


Đến đây, rất có thể bạn đọc thắc mắc tại sao có một mối quan hệ đơn giản như vậy mà cứ phải nghiên 
cứu đi, nghiên cứu lại, liệu có tốn thời gian và nguồn lực vô ích không? Tại sao không công nhận luôn 
kết quả để bước những bước xa hơn trong áp dụng vào đời sống đi? Điều này, một lần nữa, phản ánh 
sự khác biệt về cách hiểu giữa giới nghiên cứu hàn lâm và xã hội nói chung. Giới nghiên cứu chúng tôi 
luôn đề cao tính chắc chắn (robustness) của nghiên cứu; một mối quan hệ phải được kiểm tra đi kiểm 
tra lại hàng trăm, hàng nghìn lần thì mới có thể được coi là có độ tin cậy. Vì vậy, với từng nghiên cứu, 
chúng tôi đề cao việc nhà nghiên cứu phải ý thức được giới hạn hay đặc thù trong nghiên cứu của 
mình, để có các kết luận dù nhỏ bé, dè dặt nhưng chắc chắn. Đó chính là cái mà chúng tôi gọi là vẻ 


3of4 2/24/2024, 11:41 AM 


Vẻ đẹp của những phát hiện mới nhỏ bé trong nghiên cứu https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/ve-dep-cua-nhung-phat-hien-m... 


đẹp của các điểm mới nhỏ trong nghiên cứu. Và nhận thức này đã được giới nghiên cứu dạy bảo, chỉ 
dẫn cho nhau hàng trắm năm qua. 


8 điểm mới thường gặp trong nghiên cứu khoa học xã hội 


Trong cuốn "Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội” do Nhà xuất bản Đại học 
Quốc Gia Hà Nội ấn hành năm 2022, chúng tôi đã tổng kết 8 điểm mới thường gặp trong 
nghiên cứu khoa học xã hội. Cụ thể, ngoài ba điểm mới đã được nêu trong bài này bao 
gồm: khái niệm mới, mối quan hệ mới, bối cảnh mới thì năm điểm mới khác là: giới thiệu 
một thang đo mới, phát hiện mức độ tác động mới (của những mối quan hệ cũ), tìm ra 
hướng tác động mới, tìm ra hướng kiến giải mới và sử dụng phương pháp nghiên cứu mới. 


Tài liệu tham khảo 


Lin, M.-W., &amp; Bozeman, B. (2006). Researchers” industry experience and productivity ¡in 
university-industry research centers: A "Scientific and Technical Human Capital“ explanation. The 
Journal of Technology Transfer, 31(2), 269-290. https://doi. org/10.1007/s10961-005-6111-2 


Nguyen Quoc, A., Le, M. T., &amp; Pham, H. H. (2021). The Impact of the Third Mission on Teaching 
and Research Performance: Evidence from Academic Scholars in an Emerging Country. SAGE Open, 
11(4), 21582440211054493. 


Vuong, Q. H., &amp; Napier, N. K. (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market 
perspective. International Journal of Tntercultural Relations, 49, 354-367. 


Wang, Y., Hu, R., Li, W., &amp; Pan, X. (2016). Does teaching benefit from university-industry 
collaboration? Investigating the role of academic commercialization and engagement. Scientometrics, 
106(3), 1037-1055. https://doi.org/10.1007/ s11192-015-1818-9 


Phạm Hiệp 


4 of4 2/24/2024, 11:41 AM 


